Thông tin chỉ tiết về thiết bị Camera ngoài 
trời Viettel 


Thiết bị camera ngoài trời Viettel có tính năng gì nổi bật? Camera Viettel Outdoor 
là thiết bị camera giám sát, bảo vệ khu vực xung quanh ngôi nhà. Đây là sản phẩm 
độc quyền của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, ra mắt vào cuối năm 2020, 
với những đặc điểm nổi bật sau: Độ phân giải Full HD 1080p mang đến cho người 
dùng những hình ảnh chất lượng, sắc nét, không bị nhòe hay vỡ hình khi thu nhỏ. 
Nhờ đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67, thiết bị camera ngoài trời có thể hoạt 
động ồn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, dù năng nóng hay mưa bão... 
mà không gặp bất kỳ hư hỏng, lag giật nào. 


Công nghệ nén hình ảnh H.265, tiết kiệm băng thông kết nối Internet và không gian 
lưu trữ. Ngoài ra, Camera Outdoor Viettel còn được trang bị những tính năng ưu việt 
như: - Cảnh báo chuyển động: Khi phát hiện chuyên động bất thường, camera sẽ 
nhanh chóng ghi hình và thông báo về ứng dụng VHome để cảnh báo người dùng. 

- Chức năng AI phân biệt giữa người và vật: Máy được trang bị chức năng AI nên 
có thể dễ dàng phân biệt giữa vật thể và chuyển động của con người. Mức độ khác 
biệt này mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng sản phẩm. Trong khi hệ thống 
chỉ cập nhật và cảnh báo chuyền động bất thường của con người chứ không thông 
báo chuyền động của đồ vật. Qua đó tránh được những phiền toái do thông báo sai. 
Đồng thời tăng độ tin cậy của người dùng khi nhận thông báo. - Chức năng Spotlight 
giúp camera tự động phát sáng khi phát hiện chuyên động: đèn báo động sẽ kêu khi 
phát hiện chuyền động vào ban đêm. Qua đó, đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động 
xâm nhập trái phép, trộm cắp tài sản của bọn tội phạm. - Hình ảnh quan sát có màu 
vào ban đêm: Người dùng dễ dàng hiểu được những gì đang xảy ra hoặc các đối 
tượng trong hình ảnh một cách chính xác và chi tiết. Điều này đảm bảo khả năng 
"đoán" được chính xác. 

Tầm quan sát lên đến 30m: trường quan sát siêu lớn, giúp khách hàng quan sát toàn 
bộ khu dân cư. Từ đó, khách hàng sẽ không phải tốn quá nhiều chi phí để lắp đặt 
toàn bộ hệ thông camera an ninh xung quanh không gian sống của mình. Camera 
Viettel ngoài trời giá bao nhiêu? Hiện giá bán lẻ Camera Viettel ngoài trời là 
1.100.000đ/chiếc. Giá trên đã bao gồm VAT và chưa bao gồm các loại phí khác (phí 
gói lưu trữ,...). Nhận thấy đây là mức giá ôn định, vừa phải phù hợp với túi tiền và 
tài chính của nhiều gia đình. Đồng thời, so với chất lượng sản phẩm thì đây là mức 
giá rất hợp lý, rất đáng đề bạn đặt “hàng. Ngoài ra, để xem được dữ liệu lưu trữ trên 
hệ thống đám mây, khách hàng cần mua thêm các gói lưu trữ do Viettel cung cấp. 

Hiện tại có 4 gói hosting cho khách hàng lựa chọn. 


Đó là gói lưu trữ data trong vòng l1 ngày: 16.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT); gói lưu trữ data trong vòng 3 ngày: 22.000đ/tháng/1 camera (đã bao gồm 
VAT);Gói lưu trữ data trong vòng 7 ngày: 36.000đ/tháng/1 camera (gồm VAT); Gói 
lưu trữ data trong vòng 30 ngày: 120.000đ/tháng/I camera (đã bao gôm VAT). 

Các phương án hiệu quả và kinh tế nhất được cung cấp dựa trên nhu câu và tình hình 
tài chính của mỗi gia đình. Cách Mua Thiết Bị Chụp Ảnh Ngoại Cảnh Viettel Chính 
Hãng Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng, Viettel cung cấp và hỗ trợ nhiều 
hình thức đăng ký mua thiết bị camera ngoài trời. Từ đó, bạn có thê thực hiện theo 
một trong ba cách đơn giản, cơ bản sau: Cách ]: Liên hệ tổng đài Viettel 18008168 
(miễn phí): liên hệ trực tiếp tổng đài Viettel là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. 
Bạn chỉ cân nhắc máy và bấm số 18008168 để gặp chuyên viên tư vẫn và cung cấp 
các thông tin cần thiết đê đặt mua thiết bị thành công. Với cách này, bạn hoàn toàn 
có thể yên tâm rằng cước gọi sẽ được Viettel miễn phí 100%. 

Cách 2: Mua hàng trực tiếp tại Viettel Store: Hệ thống cửa hàng Viettel Store rộng 
khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Do đó, bạn có thể đến cửa hàng Viettel gần nhất đề 
mua hàng chính hãng một cách nhanh chóng. Cách 3: Mua hàng trực tuyến trên 
website Viettel: Ngoải các phương thức trên, khách hàng còn có thể mua hàng qua 
website Viettel rất đơn giản và nhanh chóng. Sau đây là các bước chỉ tiết: Bước l: 
Truy cập website hfps://Vieffel.vn/hornecamera Bước 2: Tìm sản phẩm Camera 
ngoài trời Viettel, bấm “Đăng ký ngay” Bước 3: Bấm “Tiếp tục” và điền các thông 
tin đặt hàng đề hoàn tắt. Bài viết cung cấp thông tin chỉ tiết về camera Viettel ngoài 
trời. Chúng tôi mong muốn khách hàng có thêm niềm tin khi đặt mua sản phẩm. Nếu 
yêu thích sản phẩm này, đừng quên liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua hotline 
18008168 (miễn phí cước) đề được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất bạn nhé! 

Xem chỉ tiết tại: 
htfps://viettel.vn/tin-tuc/in-dich-vu/thong-tin-ve-thiet-bi-camera-ngoaI-tfroi-viettel- 
moi-nha/19311596 


